Mạng không an toàn 
Phần 1: Lỗi trong thiết kế 


Những người sáng lập ra Internet đã thấy sự hứa hẹn của nó nhưng đã không 
thấy trước những người sử dụng tấn công lẫn nhau 


Tác giả Craig Timberg viết cho tờ Washington Post, xuất bản: 30/05/2015 


Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa, letrungnghia.foss()gmail.com 
Dịch xong: 04/07/2015 
Bản gốc tiếng Anh: 


http://www.washingtonpost.com/sf/business/2015/05/30/net-of-Insecurity-part- l/ 


Net of insecurity 
Part 1: A flaw in the design 


The Internet ˆs founders saw its promise but didn't foresee users attacking one another 


Story by Craig Timberg for The Washington Post, published 05/30/2015 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


David D. Clark, một nhà khoa học của MIT mà sự không ngoan tài ba 
của ông đã tạo cho ông một cái tên hiệu “Albus Dumbledore”, có thể 
nhớ chính xác khi ông đã túm lây mặt tối của Internet. Ông từng chủ 
trì cuộc họp các kỹ sư mạng khi tin tức vỡ lở rằng một sâu máy tính 
nguy hiểm - đầu tiên lan truyền rộng - từng bò trườn khắp các mạng. 


Một trong các kỹ sư, làm việc cho một công ty máy tính, đã xen vào 
nhận trách nhiệm về lỗi an ninh mà sâu đó đã khai thác. “Đồ quỷ”, 
anh ta nói. “Tôi nghĩ tôi đã sửa lỗi đó rồi”. 

Nhưng khi cuộc tấn công đã cuồng nộ vào tháng 11/1988, phá hỏng 
hàng ngàn máy tính và gây ra thiệt hại hàng triệu USD, thì điều trở 
nên rõ ràng là sự thất bại đã đi xa hơn chỉ một người duy nhất. Con 
sâu từng sử dụng bản chất tự nhiên cơ bản của Internet - nhanh, mở và 
không có ma sát - để phân phối mã độc cùng với các dòng máy tính 
được thiết kế để mang các tệp hoặc thư điện tử không gây hại. 


Vài thập kỷ sau, sau khi hàng trăm tỷ USD đã chi cho an toàn máy 
tính, thì mỗi đe dọa được Internet đặt ra dường như gia tăng vả tỖi tệ 
hơn mỗi năm. Trong khi các tin tặc đã từng tấn công chỉ các máy tính, 
thì thiên hướng phá hủy bây giờ đã nhảy vượt ra khỏi hầu hết lãnh địa 
để đe dọa các ngân hàng, các nhà bán lẻ, các cơ quan chính phủ, các 
studio của Hollywood, các chuyên gia cũng lo ngại, các hệ thống cơ 
khí then chốt trên các con đập, các nhà máy điện và máy bay. 


Các diễn biến đó, dù có lẽ không thể tránh khỏi trong tầm ngắm, đã 
gây sốc nhiều trong số những người làm việc đã mang mạng vào cuộc 
sống, họ bây giờ nói. Thậm chí các nhà khoa học đã bỏ ra nhiều năm 
phát triển Internet, ít người đã tưởng tượng được nó có thể trở thành 
và phổ biến như thế nào về cơ bản. Ít người hơn vẫn còn tưởng tượng 
rằng cuối cùng nó có thê là sẵn sàng cho hầu hết bất kỳ ai sử dụng, 
hoặc sử dụng saI. 


“Không phải là chúng tôi đã không nghĩ về an toàn”, Clark đã nhớ lại. 
“Chúng tôi đã biết rằng đã có những người không đáng tin cậy ngoài 
đó, và chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể loại trừ được họ”. 


Họ đã thật sai lầm. Những gì đã bắt đầu từng như một cộng đồng trực 
tuyến với một vài tá các nhà nghiên cứu còn bây giờ là truy cập được 
tới khoảng 3 tỷ người. Đó là khoảng dân số toàn bộ trái đất vào đầu 
những năm 1960, khi đã bắt đầu việc xây dựng một mạng máy tính 
mới có tính cách mạng. 


Những ai đã giúp thiết kế mạng này qua vài thập kỷ sau đó đã tập 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 2/17 


Câu chuyện của Craig Timberg4 
Các minh họa của Harry Campbell 


Video của Jorge Ribas 


Xuất bản 30/05/2015 


Tạo ra Internet bị tốn thương: Câu 
chuyện này là đầu tiên của một dự án 
nhiều phần về các chỗ bị tổn thương 
vốn đĩ của Internet và vì sao chúng có 
thê không bao giờ được sửa. 

Phần 2: Sống lâu với 'sửa nhanh" 

Phần 3: Các tin tặc đó đã cảnh báo 
Internet có thể trở thành một thảm họa 
an toàn. Đã không ai nghe cả. 


Video: Xem tài liệu gốc 

'Các vấn đề thực tế đòi hỏi sự bảo vệ 
nghiêm túc'. Xem ở trang gốc. 

Vinton G. Cerf, các khối nhà chính của 


Internet được thiết kế vào những năm 
1970 và 1980. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


trung vào các thách thức kỹ thuật trong việc chuyền thông tin nhanh 
chóng và tin cậy. Khi họ nghĩ về an toàn, họ đã thấy trước nhu cầu bảo 
vệ mạng chống lại những kẻ thâm nhập trái phép tiềm tàng hoặc các 
mối đe dọa quân sự, nhưng họ đã không biết trước được rằng những 
người sử dụng của riêng Internet có thể một ngày nào đó sử dụng 
mạng đề tấn công lẫn nhau. 


“Chúng ta đã không tập trung vào cách mà chúng ta có thể phá hỏng 
hệ thống này một cách cố ý”, Vinton G. Cerf, một phó chủ tịch lanh 
lợi, sôi nổi của Google, người mà trong những năm 1970 và 1980 đã 
thiết kế các khối nhà chính của Internet, nói. “Bạn có thể viện lý với 
nhận thức muộn màng rằng chúng ta nên có, nhưng để thứ này hoàn 
toàn làm việc được từng không là tầm thường”. 


Những ai có liên quan từ những ngày đầu - những gì có thể được gọi 
là thế hệ sáng lập mạng - nổi giận với khái niệm rằng họ vì lý do này 
khác có thể đã ngăn cản sự không an toàn của ngày hôm nay, như thể 
những người thiết kế ra con đường phải có trách nhiệm đối với sự 
cướp bóc trên các đường cao tốc hoặc những kẻ lên kế hoạch cướp 
bóc ở thành phố. Những người tiên phong đó thường nói rằng tội 
phạm và sự hung hăng trên trực tuyến là cuộc thị uy không thê tránh 
khỏi của những thất bại cơ bản của con người, đễ dàng vượt ra khỏi 
các giải pháp công nghệ. 

“Tôi tin tưởng răng chúng ta không biết cách giải quyết các vấn đề đó 
ngày nay, nên ý tưởng rằng chúng ta có thể đã giải quyết chúng 30, 40 
năm trước là xuân ngốc”, David H. Crocker, người đã bắt đầu làm 
việc về kết nối mạng máy tính đầu những năm 1970 và đã giúp phát 
triển các hệ thống thư điện tử hiện đại, nói. 


Vâng cuộc tân công năm 1988 của “Sâu Morris” - tên của Robert T. 


Morris, sinh viên tốt nghiệp Đại học Cornell đã tạo ra nó - là hồi 
chuông cảnh tỉnh cho các kiến trúc sư Internet, những người đã thực 
hiện công việc ban đầu của họ trong kỷ nguyên trước các điện thoại 
thông minh, trước, các quán cà phê Internet, trước thậm chí cả sự áp 
dụng tràn lan của máy tính cá nhân. Cuộc tấn công đó đã làm bùng lên 
cả cơn thịnh nộ mà một thành viên của cộng đồng của họ có thể làm 
hại Internet và cảnh báo rằng mạng từng quá dễ bị tốn thương từ một 
kẻ độc ác là người trong cuộc. 


Khi chương trình “Today” (Ngày nay) của NBC đưa ra một báo cáo 
khân câp về sự cuông nộ của sâu đó, điêu trở nên rõ ràng là Internet và 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 3/17 


Sâu máy tính 


Một mâu phần mềm đứng riêng lẻ có 
thể tự sao chép mình và lan truyền sang 
các máy tính khác. Một sâu có tính phá 
hủy có thê tạo ra nhiều bản tự sao mình 
và nó sẽ tràn ngập các máy tính chủ, 
làm cho chúng đồ vỡ. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


các vấn đề của nó đã có số phận vượt ra khỏi thế giới quan niệm tính 
của các nhà khoa học và các kỹ sư - những gì Cerf đã gọi âu yếm như 
“một đồng các cao thủ lập trình máy tính (geek) đã không có bất kỳ ý 
định nào phá hủy mạng đó”. 


Nhưng nhận thức đó đã tới quá muộn. Thế hệ sáng lập ra Internet đã 
không còn có trách nhiệm nữa. Không ai thực sự cả. Những người với 
các ý định đen tối có lẽ sớm thấy Internet rất phù hợp cho các mục 
tiêu của họ, cho phép các cách thức nhanh, dễ, không đắt để với tới 
được bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì trên mạng. Đủ sớm, điều đó có thể 
tới để bao gồm nhiều điều trên trái đất. 


Cường tráng vì chiến tranh hạt nhân 


Internet đã ra đời với một ý tưởng lớn: các thông điệp có thể được chẻ 
nhỏ thành các khúc, được gửi qua một mạng theo một loạt các cuộc 
truyền, rồi được lắp ráp lại nhanh chóng và hiệu quả nhờ các máy tính 
đích. Các nhà sử học tin vào những hiểu biết sâu sắc của nhà khoa học 
người xứ Gal (Wales) và kỹ sư người Mỹ Paul Baran - người đã xác 
định chống trụ dân tộc của anh ta với khả năng chiến tranh hạt nhân. 


Baran đã mô tả tầm nhìn lạnh lẽo hoang vu của anh ta trong một tài 
liệu có ảnh hưởng vào năm 1960 khi anh ta từng làm việc cho tập 
đoàn Rand Corp., một nhóm nghiên cứu chiến lược. “Thái độ về đám 
mây chết chóc mà chiến tranh hạt nhân nói lên sự kết thúc của trái đất 
đang chậm chạp gia tăng”, Baran đã viết, chứng thực quan điểm rằng 
“khả năng chiến tranh tồn tại nhưng có nhiều điều có thê được làm để 
giảm thiểu các hậu quả”. 


Trong số những thứ từng là một hệ thống truyền thông vạm vỡ với các 
liên kết dư thừa sao cho nó có thể vẫn vận hành được sau hậu quả của 
một cuộc tấn công từ Liên Xô, cho phép những người còn sống sót 
cung cấp sự trợ giúp cho nhau, gìn giữ sự điều hành dân chủ và tiềm 
tàng tung ra một cuộc phản công. Điều này, Baran đã viết, có thể giúp 
“những người sống sót từ vụ tàn sát rũ bỏ đống tro tàn đỗ nát của họ 
và xây dựng lại nền kinh tế ngay lập tức”. 


Davies đã có một tầm nhìn điềm tĩnh hơn. Các máy tính trong kỷ 
nguyên đó từng là những con voi ma mút khổng lồ, đắt đỏ có thể lấp 
đầy một cân phòng và cần phải phục vụ nhiều người sử dụng cùng 
một lúc. Nhưng việc đăng nhập vào chúng thường đòi hỏi việc giữ các 
đường điện thoại đắt tiền mở liên tục thậm chí dù trong một khoảng 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 4/17 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

David D. Clark, ảnh chụp ở phòng thí 
nghiệm của ông tại MIT, nói những 
người sáng lập ra Internet đã không có 
quan tâm về an toàn. “Chúng tôi đã biết 
rằng đã có những người không đáng tin 
cậy ngoài đó, và chúng tôi đã nghĩ 
chúng tôi có thể loại bỏ họ”, ông nói. 
(Josh Reynolds của Washington Post). 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


thời gian dài im bặt giữa các cuộc truyền cá nhân. 

Davies đã bắt đầu đề xuất vào những năm giữa 1960 rằng có lẽ là tốt 
hơn để cắt lát dữ liệu thành các miếng nhỏ có thể được gửi tới và lui 
hầu như liên tục, cho phép vài người sử dụng chia sẻ cùng một đường 
điện thoại trong khi giành được sự truy cập tới một chiếc máy tính ở 
xa. Davies cũng đã thiết lập một mạng nhỏ ở nước Anh, trình bày tính 
khả thi của ý tưởng. 

Cả 2 tầm nhìn đó, l về chiến tranh và 1 về hòa bình, đã làm việc song 
song khi Internet đã chuyên từ khái niệm sang hình mẫu tới thực tế. 


Lực lượng có tổ chức quan trọng nhất đăng sau diễn biến này là Cơ 
quan các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến - ARPA (Advanced Research 
Projects Agency) của Lầu 5 góc, được hình thành vào năm 1958 trong 
thời kỳ sau khi Liên Xô phóng vệ tinh Sputnik, làm dây lên nỗi sợ hãi 
về khoảng cách quốc tế trong thành tựu khoa học. 


Một thập kỷ sau đó, khi ARPA đã bắt đầu làm việc về một mạng máy 
tính động trời động đất, cơ quan này đã tuyên mộ các nhà khoa học có 
liên kết với các trường đại học hàng đầu quốc gia. Nhóm này - bao 
gồm vài người trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam và sự phân cực sau 
đó có thể từng là không dễ dàng làm việc trong một dự án quân sự 
ngặt nghèo - đã tạo thành cốt lõi của thế hệ sáng lập ra Internet. 


Khi mạng đã làm được các kết nối đầu tiên của nó vào năm 1969, 
trong số 3 trường đại học ở California và I trường ở Utah, các mục 
tiêu từng là khiêm tốn: Đó từng là một dự án nghiên cứu với đặc tính 
hàn lâm mạnh. Họ ở trong ARPANET, như là người tiền nhiệm quan 
trọng nhất đối với Internet từng được gọi, sớm có thể sử dụng nó để 
trao đôi các thông điệp, các tệp và có được sự truy cập từ ở xa tới các 
máy tính. 


Có thể nhìn thấy trước, nhà sử học Janet Abbate của Virgimia Tech, đối 
với những người gieo các hạt giống sớm của Internet để hình dung ra 
các hậu quả về an toàn những năm sau này, khi nó có thể chiếm vị trí 
trung tâm trong nền kinh tế, văn hóa và các xung đột của thế giới. Đã 
không chỉ có vài mối đe dọa rõ ràng trong kỷ nguyên của ARPANET 
của những năm 1970, đầu 1980, mà còn có một ít điều khác như việc 
ăn cắp giá trị của mạng hoặc thậm chí gián điệp trên đó. 

“Mọi người không đột nhập vào các ngân hàng mà chúng là không an 
toàn. Họ đột nhập vào các ngân hàng vì ở đó có tiền”, Abbate, tác giả 
cuốn “Sáng tạo ra Internet”, nói về mạng và những người tạo ra nó. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 5/17 


ARPANET 


Một mạng máy tính tiên phong được Cơ 
quan các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến - 
ARPA (Advanced Research ProJects 
Ageney) của Lầu 5 góc xây dựng. Được 
thiết lập vào năm 1969, nó cuối cùng đã 
liên kết hơn 100 trường đại học và cơ 
sở quân sự, trở thảnh người báo trước 
cho Internet ngày nay. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


Bà bồ sung, “Họ nghĩ họ đã xây dựng được một lớp học, và hóa ra nó 
là một ngân hàng”. 


“Ứng dụng sát thủ“ đầu tiên 


Việc khuyến khích cho công việc sớm đó từng là thách thức về trí tuệ 
được chia sẻ trong việc phát triển công nghệ mà nhiều người nghĩ sẽ 
chịu thất bại. Vài người tiên phong về Internet đã cảm thấy đặc biệt 
khó chịu với hệ thống điện thoại Bell của AT&T, điều họ đã thấy như 
một sự độc quyền được điều chỉnh cao độ, khô cứng, đắt đỏ - mọi điều 
mà họ đã không muốn mạng máy tính mới của họ trở thành. 


Baran, người đã chết vào năm 2011, từng nói về một cuộc họp với các 
kỹ sư hệ thống của Bell trong đó ông đã có gắng giải thích khái niệm 
kết nối mạng số nhưng đã bị ngắt lời giữa chừng. “Ông kỹ sư già công 
nghệ tương tự (analog) dường như choáng”, Baran đã nói trong một 
câu chuyện lịch sử kế miệng cho Viện các Kỹ sư Điện và Điện tử 
(Electrical and Electronics Engineers), mộ nhóm những người chuyên 
nghiệp. “Ông đã nhìn vào các đồng nghiệp của mình trong phòng khi 
nhíu lông mày, gửi đi một tín hiệu về sự rất không tin của ông. Ông đã 
dừng một lát, và rồi đã nói, 'Con trai, một chiếc điện thoại ở đây làm 
việc như thế nào... ' Và sau đó ông đã đi tiếp với sự giải thích với vẻ 
kế cả bề trên về cách mà một chiếc điện thoại có các núm carbon đã 
làm việc. Đó từng là một ngõ cụt về khái niệm”. 

Vâng chính là trên các đường dây của AT&T mà ARPANET lần đầu 
đã châm ngòi cho cuộc sống, với đữ liệu chảy giữa 2 người khổng lồ 
các Bộ xử lý Thông điệp Giao diện (Interface Message Processors) - 
tiền thân của các bộ định tuyến router ngày nay - mỗi bộ có kích cỡ 
một tủ điện thoại. Cái đầu tiên, được lắp đặt ở UCLA, gửi một thông 
điệp sang cái thứ 2, ở Viện Nghiên cứu của đại học Stanford (Stanford 
Research Institute) cách đó hơn 300 dặm, vào ngày 29/10/1969. Mục 
tiêu từng là để đăng nhập từ ở xa, nhưng chúng chỉ từng là “LO” của 
*LOGIN” khi mà máy tính ở Stanford đã sập. 


Leonard Kleinrock, một nhà khoa học máy tính của UCLA, người 
từng trong số những người tiên phong sớm nhất của công nghệ kết nối 
mạng, từng ngã lòng trước tiên bởi bản chất tự nhiên của thông điệp 
cốt lõi không hề truyền cảm hứng đó - đặc biệt khi so sánh với dòng 
chữ luôn nổi tiếng “Đó là một bước nhỏ cho con người, một bước 
nhảy lớn cho nhân loại” được quảng bá trong quá trình đặt chân lên 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 6/17 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Nhà khoa học của UCLA Leonard 
Kleinock đứng gần một máy tính 
chuyên dụng - một tiền bối của các bộ 
định tuyến router ngày nay - đã gửi đi 
thông điệp đầu tiên qua Internet vào 
năm 1969 từ phòng thì nghiệm gốc ban 
đầu của ông trong khu trường. (Bret 
Hartman của Washington Post). 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


mặt trăng vài tháng trước đó. 


Như Kleinrock sau đó đã viện lý rằng “LO” có thể được hiểu như là 
các chữ cái đầu của “Lo and behold”, một lễ rửa tội đáng giá cho một 
sự tiến bộ mà nhiều người có thể muốn xem xét ngang bằng với sự 
biến đổi. “Chúng tôi không thể chuẩn bị một thông điệp cô đọng hơn, 
mạnh mẽ hơn, đoán trước được hơn so với những gì chúng tôi đã làm 
với sự cố”, ông nói nhiều năm sau đó. 


Khi ARPANET đã phát triển trong những năm đầu, sớm kết nối các 
máy tính ở 15 địa điểm khắp đất nước, thì các rào cản chính không 
phải là công nghệ, cũng không phải vì AT&T thiếu quan tâm. Nó từng 
là không rõ ràng mục đích thực tế của mạng đó là gì. Không chỉ có 
quá nhiều việc chia sẻ tệp cần thiết được thực hiện, và việc truy cập 
các máy tính từ ở xa trong kỷ nguyên đó từng rất nặng nhọc. 


Tuy nhiên, những gì được chứng minh có sức cuốn hút cao, từng là sự 
chuyện trò trên mạng non nớt đó với các bạn bè và đồng nghiệp. “Ứng 
dụng sát thủ” đầu tiên của mạng, được giới thiệu vào năm 1972, là thư 
điện tử. Tới năm sau, nó đã chiếm tới 75% giao thông của ARPANET. 


Sự áp dụng nhanh chóng thư điện tử đã báo trước cách mà việc kết nối 
mạng máy tính cuối cùng có thể hất căng các công nghệ truyền thông 
truyền thống như thư, điện tín và các cuộc gọi điện thoại. Thư điện tử 
cũng có thể, vài chục năm trước, trở thành nguồn dẫn dắt của sự 
không an toàn trong không gian mạng. 


Những vấn đề như vậy từng ít được quan tâm trong kỷ nguyên 
ARPANET, khi mà thế tiến thoái lưỡng nan từng có liên quan tới việc 
xây dựng mạng và thê hiện giá trị của nó. Tại một hội nghị máy tính 3 
ngày ở khách sạn Washington Hilton vào tháng 10/1972, đội ARPA đã 
đưa ra giới thiệu công khai đầu tiên mạng ghép của nó và một bộ các 
ứng dụng ban đầu, bao gồm một trò chơi trí tuệ nhân tạo trong đó một 
máy tính được kết nối mạng đã nhại lại tiếng lóng của bác sĩ tâm lý 
các câu hỏi và các quan sát. 


Dù sự kiện đó được mọi người có liên quan nhớ tới như là một sự 
thành công không lồ, đã có một lưu ý chua cay. Robert Metcalfe, một 
sinh viên đang làm tiến sỹ ở Đại học Harvard, người sau này có lẽ 
từng là đồng sáng chế ra công nghệ Ethernet và đã sáng lập ra người 
khổng lồ kết nối mạng 3Com, đã trình bày các khả năng của 
ARPANET cho một đoản đại biểu tới thăm là các lãnh đạo của AT&T 
khi hệ thống bắt ngờ bị sập. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 7/17 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Robert T. Morris đã rời tòa án liên bang 
với mẹ anh ta, Anne, ở Syracuse, N.Y,, 
vào tháng 01/1989. Anh ta đã tung ra 
“Sâu Morris”, cuộc tấn công Internet 
đầu tiên lan truyền rộng, vào tháng 
11/1988. (Michael J]. Okoniewski / 
Associated Press) 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Vinton G. Cerf, bây giờ là một giám 
đốc của Google, chỉ đạo các thành viên 
đội ARPANET trong lần truyền các gói 
TCP thành công đầu tiên qua radio ở 
Siicoen Valley năm 1974. (SRI 
International) 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


Hệ thống đã sập chỉ trong thời gian ngắn, nhưng nó là đủ để làm cho 
Metcalfe lúng túng - sự lúng túng đó đã biến thành sự giận dữ khi anh 
ta đã để ý thấy các lãnh đạo của AT&T, ăn mặc trong các bộ quần ảo 
có sọc dường như y hệt nhau, đã cười nhạo. 


“Họ đã hạnh phúc. Họ đã khoái trá”, anh ta nhớ lại sự việc ngẫu nhiên 
này giữa công nghệ điện thoại và việc kết nối mạng máy tính. “Họ đã 
không nhận thức được nó đang đe dọa thế nào... [Sự sập] dường như 
khẳng định răng nó từng là một đồ chơi”. 


'Đó là dạng giống như sex an toàn' 


Sự kình địch cuối cùng có lẽ đã trở nên cứng rắn hơn thành một tranh 
biếm họa, với “các đầu trò mạng - Netheads” - những người tiên 
phong mang nhiều chỉ tiết “các đầu trò của Bell - Bellheads”, đã gợi 
nhớ lại Billy Brackenridge, một lập trình viên máy tính sớm, người 
sau này đã làm việc cho Microsoft. “Bellheads cần kiểm soát hoàn 


` 
^ 3, 


toàn mọi điêu”, anh ta nói. “Netheads từng là những kẻ vô chính phủ”. 


Về điều này đã có các lý do văn hóa - những người trẻ mới tới so với 
những điều đã được thiết lập rồi - nhưng còn cả các lý do công nghệ 
nữa. Các mạng điện thoại, nó từng thường được nói, đã có một cốt lõi 
thông minh - các chuyền mạch mà chạy mọi thứ - và các góc cạnh 
“câm”, nghĩa là các máy thu phát cầm tay trong gần như từng ngôi nhà 
và từng doanh nghiệp trong nước. Internet, ngược lại, có thể có một 
cốt lõi “câm” - tất cả những điều mạng đã làm được là mang dữ liệu - 
với các khía cạnh thông minh, nghĩa là các máy tính cá nhân được 
những người sử dụng kiểm soát. 


Một cái lõi “câm” đã đưa ra ít cơ hội cho các dạng tập trung hóa an 
toàn nhưng đã làm cho dễ dàng đối với những người sử dụng để tham 
gia vào. Mô hình này đã làm việc miễn là các mép cạnh đã được các 
đồng nghiệp kiểm soát, những người đã chia sẻ các động lực và độ tin 
cậy cao. Nhưng điều đó để lại các mép cạnh với trách nhiệm phục vụ 
như là những người gác công cho mạng. 


“Chúng tôi đã kết thúc ở chỗ an toàn này thông qua sự cảnh giác cá 
nhân”, Abbate, nhà lịch sử học của Virginia Tech, nói. “Đây là dạng 
giống như sex an toàn. Đây là dạng 'Internet là hoạt động rủi ro, và 
phụ thuộc vào từng người để tự bảo vệ họ khỏi những điều có ở ngoài 
đó'... Có ý là nhà cung cấp [Internet] không đang bảo vệ bạn. Chính 
phủ đang không bảo vệ bạn. Đây là dạng tùy bạn bảo vệ chính bạn”. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 8/17 


Lịch sử an toàn Internet: Hãy nháy 
vào đây đề khai thác vài cột mốc trong 
sự phát triển của thế giới trực tuyến 
không an toàn của chúng ta. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


Ít người đã ôm lấy nhu cầu về sự cảnh giác thường xuyên này trong kỷ 
nguyên ARPANET. Bắt kỳ ai với truy cập tới một cái tên và mật khâu 
- bất kế là chính thức, một đồng nghiệp hay chỉ một người bạn đã phát 
nó cho bạn - điển hình có thể ký vào mạng; trong vài trường hợp tắt cả 
điều nó làm là truy cập tới một máy đầu cuối và số điện thoại của 
đúng chiếc máy tính đó. 

Điều này đã tạo ra các rủi ro mà một SỐ người đã cảnh báo thậm chí 
vào những ngày đầu. Metcalfe đã đưa lên một thông điệp chính thức 
cho Nhóm Làm việc của ARPANET (ARPANET Working Group) vào 
tháng 12/1973 cảnh báo rằng là quá dễ cho những người ngoài đăng 
nhập vào mạng. 


“Tất cả điều này có thê hoàn toàn buôn cười và lý do cho việc hấp háy 
mắt và thúc khuỷu tay, nếu nó không là vì sự việc trong những tuần 
gần đây ít nhất 2 máy chủ phục vụ chính đã bị sập dưới các hoàn cảnh 
đáng ngờ bởi những người đã biết những gì họ từng mạo hiểm; vâng 
trong một hệ thống thứ 3, mật khẩu hệ thống đã bị tổn thương - bởi 2 
học sinh trường phổ thông trung học ở Los Angeles không hơn”, 
Metcalfe đã viết. “Chúng tôi nghỉ ngờ rằng số lượng các vi phạm an 
toàn nguy hiểm là lớn hơn so với bất kỳ ai trong chúng ta biết [và] 
đang gia tăng”. 


Khi số lượng những người sử dụng được đồng ý chính thức gia tăng, 
cũng đã có mối bất hòa gia tăng về mục tiêu của mạng. Dù trên danh 
nghĩa dưới sự kiểm soát của Lầu 5 góc, thì các nỗ lực của các nhà 
chức trách quân sự để áp đặt trật tự đôi khi biến thành sự phản kháng 
từ cộng đồng trực tuyến đang nổi lên mà từng có kinh nghiệm hơn, 
đánh giá cao quyền tự đo hơn là bám vào các quy tắc khắt khe. Các sử 
dụng không được cho phép như một nhóm thư điện tử cho các fan 
hâm mộ khoa học viễn tưởng âm thầm phát triển mạnh trên trực tuyến. 


Sự căng thăng giữa những người sử dụng chỉ có thể mở rộng khi bản 
thân Internet đã tới vào những năm 1980, World Wide Web vào những 
năm 1990 và các điện thoại thông minh vào những năm 2000. Mạng 
mở rộng chưa từng có này phát triển để bao gồm mọi người ngày càng 
gia tăng làm việc với các mục tiêu chéo: các nhạc công với những 
người nghe mà muốn âm nhạc tự do. Mọi người tìm cách giao tiếp 
riêng tư với những người nghe trộm từ chính phủ. Các tin tặc tội phạm 
với các nạn nhân của chúng. 


Clark, nhà khoa học ở MIT, đã gắn các xung đột diễn ra liên tục đó là 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 9/17 


Video: Xem tài liệu gốc 
Đây từng không phải là Internet cho 
những người bình thường'. 


Janet Abbate, nhà sử học của Virginia 
Tech. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


“những cuộc ấu đả”. Chúng là những căng thắng, phần lớn những 
người tạo ra Internet không biết trước, điều đã trở thành trọng tâm cho 
cách mà mạng thực sự làm việc. “Mục tiêu chung đã đưa ra và nuôi 
dưỡng nó đã không còn thắng thế nữa”, Clark đã viết vào năm 2002. 
“Có, và đôi lúc từng có, các tay chơi quan trọng và mạnh biến Internet 
thành môi trường với các lợi ích trực tiếp trong các vụ cược với nhau”. 


Dấu hiệu bắt an ở phía trước đã tới vào đầu năm 1978, khi một người 
tiếp thị cho Digital Equipment Corp. đã gửi đi một thông điệp cho 
hàng trăm người sử dụng ARPANET thông báo các sự kiện ở 
California để trình bày các máy tính mới. Các nhà sử học của Internet 
coi điều này như là bit “spam” đầu tiên, khái niệm tất cả hiểu như là 
mối họa của thư điện tử rác không mong muốn. 

Nó đã nhắc nhở cho một câu trả lời ngắn gọn, tất cả bằng chữ hoa từ 
Lầu 5 góc chính thức giám sát mạng, người đã gửi một thông điệp gọi 
điều đó là “MỘT SỰ VI PHẠM RÕ RÀNG” các quy tắc. “HÀNH 
ĐỘNG THÍCH HỢP ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN ĐÉ LOẠI TRỪ 
NÓ XẢY RA MỘT LÀN NỮA”. 


GIữa sự càu nhàu này và khác, được Brad Templeton thu thập, người 
là thành viên ban lãnh đạo của nhóm tự do dân sự Quỹ Biên giới Điện 
tử - EFF (Elecronic Frontier Foundation), một số người sử dụng đã 
gửi các thông điệp bảo vệ ý tưởng của Internet mở cho nhiều mục đích 
- thậm chí cả các mục đích thương mại. 


“Liệu một dịch vụ hẹn hò cho những người trên mạng có là không tán 
thành?”? Richard Stallman của MIT đã viết, người bảo vệ hàng đầu 
cho quyên tự do trực tuyến. “Tôi hy vọng là không. Nhưng thậm chí 
nếu nó là thế, hãy đừng để điều đó dừng bạn khỏi việc lưu ý cho tôi 
qua thư nếu bạn bắt đầu dịch vụ đó”. 


Các lo ngại từ Cơ quan An ninh Quốc gia - NSA 
(National Security Agency) 


Các hệ thống điện thoại truyền thống làm việc bằng việc duy trì các 
đường dây giữa những người gọi trong suốt thời gian cuộc hội thoại, 
trong khi tính tiền của họ theo phút. Với Internet, ngược lại, đánh vào 
các khúc dữ liệu của nó từ máy tính này tới máy tính kia theo các cơn 
bùng phát số ngắn ngủi, khi dung lượng trở nên sẵn sảng. Các đoạn - 
mà được viết ở dạng nhị phân, chỉ là các số 1 và 0 được sắp xếp theo 
tập hợp các quy tắc - được gọi là “các gói”. Hệ thống đó truyền chúng 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 10/17 


Ảnh: Xem tài liệu gốc 

Steve Crocker, người đã sớm làm việc 
về công nghệ kết nối mạng trong kỷ 
nguyên của ARPANET, là chủ tịch của 
Tập đoàn Internet về Tên và Số được 
Chỉ định (Internet Corporation for 
Assipned Names and Numbers), nhóm 
phi lợi nhuận giám sát đích của các địa 
chỉ Web toàn thế giới. (Bill O'Leary của 
Washington Post). 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


đi được gọi là “chuyên mạch gói”. 


Kết quả là thứ gì đó giống như một hệ thống không lồ các ống khí có 
khả năng mang bất kỳ thứ gì vừa trong một viên nang tới bất kỳ điểm 
đích nào trên mạng. Mấu chốt - và điều này là cách mà những người 
sáng lập ra Internet bỏ ra nhiều thời gian của họ - là phải chắc chắn 
rằng mạng đã định tuyến các gói đó đúng và duy trì sự theo đõi xem 
các gói nào đã đi tới đích được an toàn. Điều đó đã cho phép các gói 
bị mất trên đường sẽ được gửi lại một cách lặp đi lặp lại, có lẽ theo 
các con đường khác, trong việc tìm đến con đường thành công để đi 
tới đích của chúng. 

Công nghệ đó đã đòi hỏi độ chính xác ở mức độ cao, nhưng các mạng 
“chuyên mạch gói” đáng ngạc nhiên có thể hoạt động không cần một 
quyền trung tâm. Dù Lầu 5 góc đã giám sát ARPANET trong nhiều 
năm khi nó từng trả hóa đơn cho sự phát triển, thì sức mạnh của nó 
dần dần nhỏ lại. Ngày nay, không cơ quan chính phủ Mỹ nào có mức 
độ kiểm soát đối với Internet tiếp cận được những gì hầu hết mọi quốc 
gia trên thế giới duy trì được qua hệ thống điện thoại của nó. 


ARPANET trong những năm đầu của mình đã chạy trên một giao thức 
- về cơ bản một tập hợp các quy tắc cho phép các máy tính khác nhau 
làm việc cùng nhau - mà đã cho phép các chức năng cơ bản. Nhưng 
khi mạng đó phát triển, thì cho cả những chức năng khác nữa. Vài 
chức năng từng phần lớn là các hệ thống hàn lâm, liên kết các máy 
tính của các trường đại học cùng với nhau qua các đường mặt đất. Các 
hệ thống khác đã sử dụng các tín hiệu radio và thậm chí vệ tinh để 
giúp các máy tính giao tiếp qua các độ dài của đất liền và biến. 

Việc kết nối các mạng đó đã đòi hỏi viết các giao thức mới, một công 
việc mà Cerf và nhà khoa học máy tính đồng nghiệp Robert E. Kahn 
đã làm trong những năm 1970, trong công việc được triển khai nhân 
danh ARPA (được đổi tên thành DARPA vào năm 1972, nghĩa là Cơ 
quan các Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Phòng vệ). Kết quả công việc 
đó, là TCP/IP, đã cho phép hầu như bất kỳ mạng máy tính nào trên thế 
giới cũng giao tiếp được trực tiếp với nhau, bất kể, phần cứng, phần 
mềm hay ngôn ngữ máy tính nằm bên dưới các hệ thống sử dụng. 


Nhưng việc chuyên từ thế giới khá khép kín của ARPANET sang một 
mạng toàn cầu đã tạo ra các lo ngại an toàn mới mà Cerf và Kahn đã 


đêu đánh giá cao. 


“Chúng ta đã nhận thức được tốt về tầm quan trọng của an toàn... 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 11/17 


Mã nhị phân 

Sự kết hợp các số 0 và 1 cùng nhau có 
thể thể hiện bất kỳ ký tự hay con số 
nào. Các lệnh máy tính thường được 
truyền ở mã nhị phân, làm cho nó thành 
các chữ abc bên dưới thế giới số đó. 


Chuyển mạch gói 


Một hệ thống chặt dữ liệu thành một 
loạt các mẫu nhỏ hơn và truyền qua một 
mạng. Điều này cho phép có hiệu quả 
hơn nhưng đòi hỏi các máy tính của 
người nhận có khả năng lắp ráp các gói 
dữ liệu đó theo trật tự đúng để tạo thành 
các thông điệp mạch lạc. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


nhưng từ quan điêm quân sự, việc vận hành trong một môi trường thù 
địch”, Cerf nhớ lại. “Tôi đã suy nghĩ rât nhiêu về điêu đó, vê việc cơ 
Sở công cộng và thương mại như trong cơ sở quân sự”. 


Một câu trả lời là để thiết kế TCP/IP theo cách mà đòi hỏi mã hóa, 
thực tiễn của việc mã các thông điệp theo các cách thức mà chỉ người 
nhận có chủ ý, sử dụng một “khóa” toán học, có thể giải mã. Dù các 
dạng sơ khai của mã hóa đã có từ vài trăm năm trước, thì thế hệ mới 
các phiên bản được máy tính hóa tiên tiến đã bắt đầu xuất hiện trong 
những năm 1970, như Cerf và Kahn đã làm việc về TCP/IP. 


Sự triển khai thành công mã hóa có thể đã làm cho mạng đề kháng 
được với việc nghe trộm và cũng làm cho nó dễ dàng hơn để biết ai đã 
gửi đi một giao tiếp đặc biệt. Nếu ai đó nắm giữ một khóa mã hóa nhất 
định là một người viết đáng tin cậy, thì các thông điệp khác được tạo 
ra với khóa đó có khả năng được xác thực. Điều này là đúng thậm chí 
nếu tên hợp pháp của người viết không được sử dụng - hoặc thậm chí 
không nhất thiết phải biết. 

Dù rõ ràng hữu dụng trong cơ sở quân sự, nơi mà các thông điệp bị 
chặn hoặc bị làm giả có thể có những hậu quả thảm khốc, thì sự triển 
khai rộng khắp công nghệ mã hóa có thể đã đưa ra một mức độ riêng 
tư và bí mật đáng kê cả cho những người sử dụng dân sự. Nhưng trong 
những năm mà Cerf và Kahn đã thiết kế TCP/IP, việc triển khai mã 
hóa đã không xảy ra. 

Việc mã hóa và giải mã các thông điệp đã sử dụng lượng lớn sức 
mạnh tính toán, có khả năng đòi hỏi các mâu phần cứng mới đắt tiền 
để làm việc đúng đắn. Cũng là chưa rõ làm thế nào phân phối an toàn 
các khóa cần thiết - một vấn đề làm phức tạp các hệ thống mã hóa 
thậm chí ngày nay. 


Vâng việc che dấu ở phần nền tảng cũng từng là các vấn đề chính trị 
nữa: Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), điều mà Cerf nói từng là một 
người ủng hộ nhiệt tình công nghệ chuyển mạch gói an toàn cho các 
sử dụng quân sự, đã có những đặt hàng nghiêm túc về việc làm cho 
mã hóa sẵn sàng trong các mạng công cộng hoặc thương mại. Bản 
thân các thuật toán mã hóa đã được coi như một mối đe dọa tiềm tàng 
cho an ninh quốc gia, được bao trùm bởi các hạn chế xuất khâu của 
chính phủ về các công nghệ quân sự. 


Steve Crocker, người anh/em của David Crocker và bạn lâu năm của 
Cerf, người cũng đã làm việc sớm trong công nghệ kêt nôi mạng cho 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 12/17 


Video: Xem tải liệu gốc 
'Công nghệ trong mật mã được sở hữu 
về cơ bản" 


Steve Crocker, đã làm việc trong công 
nghệ kết nối mạng từ sớm cho DARPA. 


Ảnh: Xem tài liêu gốc 

'Vinton G. Cerf, bây giờ là lãnh đạo của 
Google, nói ông nghĩ rằng ông và bạn 
ông, nhà khoa học máy tính Robert E. 
Kahn đã có khả năng xây dựng mã hóa 
trong TCP/IP từ đầu. (Bill O'Leary của 
'Washington Post). 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


DARPA, nói, “Ngược về những ngày đó, NSA vẫn có khả năng viếng 
thăm một giáo sư và nói, 'Đừng có xuất bản tài liệu về mật mã đó"”. 
Khi các vết thương những năm 70 đã dịu xuống, Cerf và Kahn đã lãng 
quên những nỗ lực để đưa mật mã vào TCP/IP, kéo cung đàn về những 
gì họ đã coi là những rào cản không vượt qua được. 


Vẫn còn là có khả năng để mã hóa giao thông bằng việc sử dụng phần 
cứng hoặc phần mềm được thiết kế cho mục đích đó, nhưng Internet 
đã phát triển thành một hệ thống giao tiếp mà vận hành phần lớn rõ 
ràng - nghĩa là bất kỳ ai với sự truy cập tới mạng có thê giám sát các 
cuộc truyền. Với mã hóa hiếm hoi, cũng từng là khó khăn cho bất kỳ 
ai trên trực tuyến chắc chắn anh/chị ta đã và đang giao tiếp với ai. 


Kleinrock, nhà khoa học của UCLA, nói kết quả là mạng đã kết hợp 
sự vươn tới, tốc độ và hiệu quả chưa từng có với khả năng hành động 
nặc danh. “Đó là một công thức tuyệt vời”, ông nói, “cho mặt tối”. 


'Chiến dịch kính tìm kiếm' 

TCP/IP đã chứng minh một thắng lợi lịch sử về kỹ thuật, cho phép 
một nhóm các mạng khác nhau đáng kế làm việc được cùng nhau ở 
một mức độ chưa từng có. Từ cuối những năm 1970 qua đầu những 
năm 1980, DARPA đã đỡ đầu cho hàng loạt các kiểm thử đánh giá khả 
năng của các giao thức về tính hiệu quả và độ tin cậy truyền dữ liệu 
qua địa hình địa thế thách thức, từ các ăng ten mang xách được, được 
thiết lập bên ngoài quán rượu cho tới các xe tải chạy trên các đường 
cao tốc ven biên tới các máy bay nhỏ bay trên không. 


Cũng có một thành phần quân sự rõ ràng. Cerf đã có “mục tiêu cá 
nhân”, anh đã nói nhiều năm sau đó, chứng minh khả năng sống được 
tầm nhìn của Baran về một hệ thống truyền thông đủ độ đàn hồi để 
giúp quốc gia phục hồi được khỏi một cuộc tấn công hạt nhân. Ý 
tưởng đó đã khích lệ hàng loạt cuộc diễn tập trong đó các radio số đã 
tạo các kết nối TCP/IP trong các kịch bản ngày càng phức tạp. 


Các vụ kiểm thử tham vọng nhất được thấy để bắt chước “Chiến dịch 
Kính Tìm kiếm” (Operation Looking Gilass), một chiến dịch Chiến 
tranh Lạnh đề chắc chăn rằng ít nhất một trung tâm chỉ huy không vận 
lúc nào cũng ở trên cao, vượt ra khỏi tầm với của sự phá hoại hạt nhân 
có khả năng ở bên dưới. Điều này có liên quan tới vòng gần như liên 
tục cất cánh và hạ cánh, từ Chỉ huy Không quân Chiến lược gần 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 13/17 


TCPIP 


Tập hợp các giao thức là công nghệ nền 
tảng của Internet. Chúng cung cấp một 
ngôn ngữ chung cho một nhóm khác 
nhau các máy tính và các mạng, cho 
phép chúng làm việc cùng nhau khắp 
thế giới. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


Omaha, với các dịch chuyền chính xác trong quá trình 29 năm. 


Một ngày vào đầu những năm 1980, 2 máy bay chở dầu của Không 
Quân đã bay trên đồng bằng Midwestern khi một chiếc xe tải trang bị 
đầy đủ, mang theo trung tâm chỉ huy di động trên mặt đất của riêng 
nó, đã lái trên đường cao tốc bên dưới, đã nói cho mọi người tham gia 
vào cuộc diễn tập. Các radio số truyền các thông điệp TCP/IP có kết 
nối các máy tính không đối đất cùng trong một 'mạng' tạm thời được 
kéo xa hàng trăm dặm và cũng bao gồm cả boongke dưới mặt đất của 
Chỉ huy Không quân Chiến lược. 


Đề thao diễn khả năng duy trì giao tiếp truyền thông, các trung tâm 
chỉ huy đã truyền giữa chúng với nhau một tệp giả thê hiện các tài sản 
quân sự sống sót của quốc gia - cần thiết để điều khiển một cuộc phản 
công hạt nhân. Quy trình đó thường mất vài giờ bằng tiếng nói qua 
radio mà từng là công nghệ tiêu chuẩn thời đó, Michael S. Frankel, 
người đã giám sát các cuộc diễn tập cho nhà thầu SRI International và 
sau này trở thành quan chức hàng đầu của Lầu 5 góc, nói. 


Qua các giao tiếp truyền thông TCP/IP, quy trình y hệt mất ít hơn I 
phút, thê hiện cách mà các giao thức đó có thể cho phép chia sẻ thông 
tin nhanh chóng và dễ dàng, tiềm tàng đan xen cùng nhau thậm chí 
một mạng từng bị đánh rạn nứt vì chiến tranh. 


Một mạng được sinh ra 


Vào ngày 01/01/1983, nhiều năm làm việc của Cerf, Kahn và nhiều 
người khác đã lên tới đỉnh điểm trong những gì họ đã gọi là “Ngày 
căm Cờ”, một khái niệm tham chiếu tới sự khởi động lại một hệ thống 
sao cho toàn bộ điều đó là khó để quay ngược lại. Mọi máy tính trong 
ARPANET và các mạng khác muốn giao tiếp với nó đã phải bắt đầu 
sử dụng TCP/IP. Và dần dần họ đã làm, liên kết các mạng khác nhau 
vào cùng nhau trong một mạng tổng thê mới, toàn cầu. 


Và thế là Internet ra đời 


Tất nhiên, đã vẫn còn các rào cản thực tế cho lối vào khi đưa ra chỉ 
phí của các máy tính và các đường dành cho việc truyền dữ liệu. Hầu 
hết mọi người trên trực tuyến trong những năm 1970 và 80 đã có liên 
quan tới các trường đại học, các cơ quan chính phủ hoặc các công ty 
hiểu biết công nghệ không bình thường. Nhưng các rào cản đó đã co 
hẹp lại, dần tạo ra một cộng đồng còn lớn hơn bất kỳ quốc g1a nào 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 14/17 


: ii” 

Mã hóa 

Một cách mã hóa thông tin sao cho chỉ 
người gửi và người nhận có thể hiểu nó. 
Khi các máy tính trao đổi thông tin 
được mã hóa, chúng sử dụng các thuật 
toán phức tạp cùng với một “khóa” số 
được chỉ định. Điều này cho phép có 


được tính riêng tư lớn hơn và cũng xác 
thực nhận diện người nhận và gửi. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


nhưng tất cả không được điều hành. 


Quân đội Mỹ muốn tạo ra các mạng riêng của nó có sử dụng TCP/IP 
và cuối cùng triển khai mã hóa để bảo vệ an toàn các giao tiếp truyền 
thông của nó. Nhưng Internet dân sự có thể mất vài thập kỷ để có sự 
phát triển lan rộng khắp công nghệ an toàn cơ bản này - một quy trình 
vẫn còn chưa hoàn tất thậm chí ngày nay bất chấp sự nổi lên các diễn 
biến vào năm 2013, sau những tiết lộ về mức độ gián điệp của NSA 
trên Internet. 


Mã hóa có thê không ngăn chặn được tất cả các vấn đề của ngày hôm 
nay, nhiều trong số đó bắt nguồn từ bản chất tự nhiên cơ bản mở của 
Internet và giá trị vô cùng to lớn của thông tin và các hệ thống bây giờ 
được kết nối với nó. Nhưng nó có thể có sự nghe trộm có giới hạn và 
làm cho nó dễ dàng hơn cho người nhận các thông điệp để thâm tra 
nguồn của họ - 2 vấn đề có từ lâu vẫn còn chưa được giải quyết. 


Cerf nói ông vẫn còn muốn rằng ông và Kahn lẽ ra có khả năng xây 
dựng mã hóa trong TCP/IP từ đầu. “Chúng tôi lẽ ra đã có nhiều sự mã 
hóa từ đầu này tới đầu kia thường xuyên hơn nhiều trong Internet” 
ngày nay, ông nói. “Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng vũ trụ các lựa 
chọn thay thế này”. 


Tuy nhiên, tranh luận vẫn còn, về việc liệu sử dụng mã hóa tràn lan có 
là khả thi trong những ngày đầu của Internet hay không. Các yêu cầu 
tính toán nặng nề, vài chuyên gia nói, có thê đã làm cho TCP/IP quá 
khó để triển khai, dẫn tới vài giao thức khác - và vài mạng khác với 
Internet - trở thành áp đảo. 

“Tôi không nghĩ Internet có thê thành công như nó đã từng nếu chúng 
đã có các yêu cầu [mã hóa] từ đầu”, nhà mật mã học Matthew Green 
từ Johns Hopkins nói. “Tôi nghĩ họ đã thực hiện lời kêu gọi đúng”. 


Các khiếm khuyết cũ, các mối nguy hiểm mới 


Từ gốc rễ không chắc của nó trong một cơ quan nghiên cứu của Lầu 5 
góc, Internet đã phát triển thành một mạng giao tiếp toàn cầu không có 
các điểm kiểm tra, không biểu thuế, không cảnh sát, không quân đội, 
không các nhà điều chỉnh pháp luật và không hộ chiếu hay bất kỳ cách 
thức tin cậy nào khác để kiểm tra nhận diện một người sử dụng. Các 
chính phủ cuối cùng có thê bóng gió cho bản thân họ trong không gian 
mạng - để tăng cường các luật của họ, áp đặt các biện pháp an toàn vả 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 15/17 


Video: Xem tài liệu gốc 

"Nếu chúng ta đã có một sự trao đổi hạt 
nhân của những người không lồ' 

Vinton G. Cerf, các khối nhà chính của 


Internet được thiết kế vào những năm 
1970 và 1980. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


tân công lân nhau - nhưng vần còn tranh cãi và chưa có hôi kêt. 


Con sâu Morris đã vén lên đầy kịch tính nhược điểm của một hệ thống 
như vậy, với một cái lõi “câm” và các cạnh thông minh. Thiết kế này 
cũng đã đầy an toàn tới các cạnh đó. Đó là nơi mà đa số lớn các cuộc 
đột nhập xảy ra hôm nay: Chúng được tung ra từ một máy tính này 
chống lại máy tính kia. Internet không phải là cơ sở cho hầu hết các 
cuộc tấn công. Nó là một hệ thống phân phối. 


Sâu Morris đưa ra một bài học khác: Có thể là khó khăn đỂ sửa các 
vấn đề thậm chí một khi chúng được biết một cách rộng rãi. Robert 
Morris - người từng bị thuyết phục về tội phạm máy tính và đã đưa ra 
thử thách trước khi trở thành một doanh nhân và một giáo sư của MIT 
- từng không tìm cách đề đánh sập Internet. Ông từng thí điểm với các 
chương trình tự nhân bản và đã tận dụng một lỗi được gọi là “tràn bộ 
nhớ đệm” (buffer overflow) mà từng được các nhà nghiên cứu máy 
tính nhận diện vào những năm 1960. Nó vẫn còn là một vấn đề vào 
năm 1988, khi Morris đã tạo ra con sâu của anh ta, và vẫn còn được 
các tin tặc ngày nay sử dụng, một nửa thế kỷ sau sự phát hiện của nó. 


Sự lo lắng với việc trang bị thêm an toàn trong các mạng được xây 
dựng cho một kỷ nguyên khác đã thuyết phục vài nhà khoa học rằng 
đã tới lúc loại ra nhiều thứ của Internet hiện hành và bắt đầu lại. 
DARPA đã bỏ ra hơn 100 triệu USD trong vòng Š năm qua vào một 
sáng kiến “Làm sạch viên đá” để làm việc với các vấn đề còn chưa 
được đánh giá đầy đủ trong những ngày của ARPANET. 


“Vấn đề cơ bản là an toàn luôn khó, và mọi người luôn nói, Ô, chúng 
ta có thể xử lý nó sau này', hoặc, 'Chúng ta có thê bổ sung thêm nó sau 
này'. Nhưng bạn không thể bổ sung thêm nó sau này được”, Peter G. 
Neumamn, một người tiên phong trong khoa học máy tính, người đã 
ghi chép các mối đe dọa an toàn trên trực tuyến “RISKS Digest” (Tóm 
tắt các RỦI RO) từ năm 1985. “Bạn không thê bổ sung thêm an toàn 
vào thứ gì đó mà đã không được thiết kế để thành an toàn”. 


Những người khác không đi xa như thế, nhưng gia sản pha trộn của 
Internet - quá ngạc nhiên, vẫn còn không an toàn như thế - tiếp tục là 
lý do không dễ giữa nhiều thế hệ sáng lập ra nó. 


“Tôi đã muốn sau này và tôi nhất định tiếp tục muốn bây giờ rằng 
chúng ta có thể đã hoàn thành một công việc tốt”, Steve Crocker, 
người vật lộn với các vấn đề an toàn thường xuyên như là chủ tịch của 
Tập đoàn Internet về các Tên và Số được chỉ định (Internet 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 16/17 


Video: Xem tài liệu gốc 
"Mạng sẽ làm thay đổi loài người" 


Steve Crocker, đã sớm làm việc trong 
công nghệ kết nối mạng cho DARPA. 


Mạng không an toàn - Lỗi trong thiết kế. Craig Timberg, Washington Post, 30/05/2015 


Corporation for Assipned Names and Numbers), một nhóm phi lợi 
nhuận giám sát đích của các địa chỉ Web trên toàn cầu. Trong thiết kế 
mạng, Crocker nói, “Chúng ta có thể đã làm được nhiều điều, và hầu 
hết những gì chúng ta đã làm từng để giải quyết các vấn đề như trái 
ngược với dự đoán các vấn đề”. 


Các đề tài tương tự xuất hiện lặp đi lặp lại trong công việc của Clark, 
nhà khoa học ở MIT. Ông đã viết một tài liệu được đọc rộng rãi vào 
năm 1988, chỉ ít tháng trước khi Sâu Morris đánh, gợi nhớ lại các ưu 
tiên của những người thiết kế Internet. Trong việc liệt kê 7 mục tiêu 
thiết kế quan trọng, cụm từ “an toàn” đã không xuất hiện hoàn toản. 


20 năm sau, vào năm 2008, Clark đã phác thảo lại danh sách mới các 
ưu tiên cho một dự án của Quỹ Khoa học Quốc gia (National Science 
Foundation) về xây dựng một Internet tốt hơn. Mục đầu tiên là, đơn 
giản, “An toàn”. 


Văn phòng Phối hợp Phát triển Môi trường Khoa học & Công nghệ, Bộ KH&CN Trang 17/17 


Thừa nhận 


Câu chuyện của Craig Timbergt4 
Các minh họa của Harry Campbell 


Video của Jorge Ribas 


